PHẦN II 

ĐỊNH ( SAMÃDHI) 

CHƯƠNG III: NHẬN ĐỀ MỤC QUÁN 


Thích Tâm Hạnh soạn & giảng 






MÔ TẢ ĐỊNH 



(i) Định là gì? 

_ 1 

L 

\ 

(ii) Định có nghĩa thế nào? 

1 

- 1 

' 

(iii) Đặc tính, bản chất, tướng trạng, và nhân gần? 

7 


A 

(iv) CÓ bao nhiêu loại định? 

-V 

* 

(v) Gì là cấu uế của định? Ị 



(vi) Gì làm định thanh tịnh? 

ị 

7 


(vii) Làm sao tu tập định? 


Ỵ 

L _ 

-\ 

(viii) Lợi ích tu tập định? 

7 































































































(i) Định là gì? 



Đỉnh là sư nhất tâm có lơi ích. 

• • • 












(ỉi) Định có những nghĩa như thế nào? 


Định ( samadhi ) có nghĩa tập trung. 

• Tập trung (samãdhõna) là sự xoay quanh 
(õdhỡna) của tâm và tâm sở một cách đều 
đặn (somom) và chánh đáng (sommã) vào một 
đối tượng duy nhất. Bởi vậy, đây là trạng thái 
mà tâm và tâm sở ở trong tình trạng quân 
bình, chánh đáng, và đặt để hết vào một đối 
tượng duy nhứt, không phân tán hay xao lãng. 



(iii) Đặc tính, nhiệm vụ, tướng, nhân gần của Định 


í 

Đặc tính: Không phân tán 

L_ 

r 

Nhiệm vụ: Loại trừ phân tán 

1 _ 

k 

r 

Tướng: Không tán loạn 

L_ 

á 

T 

Nhân gần: Lạc 

I_ 



"N 




































(ỉv) Có 16 loại Định 


Định một loại : 

1. Đặc tính không phân tán. 

Hai loại ( có 4, đ.6-9)'. 

2. Định cận hành ( upcãra ) và 
định an chỉ ( appanã). 

3. Định thế gian và xuất thế 
gian. 

4. Định có hỉ và định không hỉ. 

5. Định câu hữu lạc và câu 
hữu xả. 

Ba loại (có 4, đ. 10-13)\ 

6. Định bậc hạ, trung và 
thượng. 

7. Định có tầm tứ, không tầm 
có tứ, và không tầm không tứ. 

8. Định câu hữu hỉ, lạc, và xả. 

9. Định có giới hạn, đại hành 
và vô lượng. 


Định bôn loại (có 6, đ. 14-24)'. 

10. Định khó tiến (1) lâu và (2) 
mau đắc; định dễ tiến (3) lâu 
và (4) mau đắc. 

11. Định có giới hạn với đối 
tượng (1) hữu và (2) vô hạn; 
định vô hạn đối với (3) hữu và 
(4) vô hạn. 

12. Định phân theo nhóm các 
thiền chi trong bốn thiền. 

13. Định thối giảm, tù đọng, 
phân tích, và thể nhập. 

14. Định 3 cõi (cận hành) + 
định liên hệ tám thánh đạo. 

15. Định đạt được nhờ bốn 
như y túc (dục, tinh tấn, tâm, 
quán). 

Năm loại (đ.25)\ 16. Năm 

+ An 


(v) Định ô nhiễm và (vi) Định thanh tịnh 




Vibhanga nói: "Cấu uế là trạng thái dự phần vào 
thối giảm; thanh tịnh là trạng thái dự phần vào 
thắng giải ( visesa )". 



Thối giảm là (khi trong sơ thiền mà) tưởng và tác 
ý câu hữu với dục; trạng thái dự phần vào thẳng 
giải là tác ý và tưởng không câu hữu với tầm. 













(viỉ) Lộ trình tu tập Định? 


• I. Mười chướng ngại đối với sự tu tập định 

• II. Câu thiện tri thức cho đê tài thiền quán 

• III. Đề tài thích hợp và nguồn gốc cá tính 

• IV. Các đề tài quán tưởng hợp với tánh tình 

• V. Phát nguyện bằng cả tánh mạng 
















II. Câu thiện tri thức cho đê tài thiền quán 


1) Các đề mục quán: phổ quát & đặc biệt 

2) Những bậc xứng đáng là Thiện trí thức 

3) Cách học đao từ bậc Thiện trí thức 

ẩ 9 9 9 9 

|=> 







1) Những đề mục phổ quát & đặc biệt 


• Những đề mục phổ quát: 

» Quán từ tâm 
» Niệm chết 
» Quán bâ't tịnh. 

• Những đề mục đặc biệt: 

^ ị* 0 0 m 

» 40 đề mục thích hợp với cá tính 
từng người 







2) Những bậc xứng đáng là Thiện tri thức 


6) Hoặc người đã 
đến gần nhiều bậc 
thầy, giải thích một 
đề tài thiền quán 
bằng cách nêu rõ 

_ __ _m_ I _ 

một lối đi rộng. 


5) Hoặc người 
thông một Nikãya 
cùng với sớ giải, 
hoặc người cẩn 
trọng. 



1) Đức Phật mới có 
được tất cả điều kiện 
của một bậc thiện tri 
thức, hoặc vị Thánh 
đệ tử còn sống. 


2) Vị đã sạch lậu 
hoặc, vị Bâ't hoàn, 
Nhâ't lài, Dự lưu. 


3) Hoặc người 
thường nhưng đẵ 
đắc thiền. 


4) Hoặc người thông 
ba tạng, hoặc hai 
tạng, hoặc một tạng. 



















3) Cách học đạo từ bậc Thiện tri thức 

ẩ 9 9 9 9 


a) Hình thức và phương thức đến cầu đạo 

b) Cách ứng xử lễ độ với vị Thầy (68-9) 

c) Tim hiểu cách làm bổn phận hầu Thầy 

d) Tim cách tiếp cận Thầy để nhận đê tài thiền 
quán (72-3) 

■=> 







a) Hình thức và phương thức câuThiện tri thức 

• Không nên đi với chân thoa dầu, mang giầy, đi 
dù, có đệ tử doanh vây, đem theo tư cụ. 

• Hãy tự mang y bát và làm tất cả bổn phận trong 
mỗi ngôi chùa trên đường đi. 

• Hành trang rất ít và sống với hạnh viễn ly cao 
độ. 

• Khi vào đến tự viện, không được mong mỏi cái 
gì. Phải tự túc đến cả một cái tăm xỉa răng. 

• Không nên vào một phòng nào trong tự viện, 
nghĩ: "Ta sẽ ờ đấy nghỉ ngơi, tắm rửa, bôi dầu 
vào thân, rồi hãy đi đến bậc thầy". 

• Chỉ nên hỏi trú xứ rồi đến thẳng bậc thầy. 







b) Cách ứng xử lễ độ với Thầy 

• Nếu bậc thầy là hạ tọa tỷ-kheo, thì không được để vị ấy đỡ lấy y 
bát... của mình; nếu là một thượng tọa, thì nên thi lễ rồi đứng. 

• Khi thầy bảo "Hiền giả, hãy đặt y bát xuống" thì mới được đặt. 

• Khi thầy bảo rửa chân, không nên rửa nếu nước do thầy mang 
tới. 

• Khi rửa chân, hãy ngôi tại chỗ khuất mắt thầy, hoặc ở chỗ vắng. 

• Nếu thây mang đến một ống dầu, hãy đứng dậy cẩn thận đỡ lấy 
với cả hai tay. 

• Nếu đó là dầu để thoa chân thầy, thì không được dùng mà thoa 
chân mình. Nên thoa lên đầu, vai..., 

• Nếu thầy bảo "Hiền giả, dầu này để thoa chân tất cả mọi người, 
hãy thoa chân", thì nên thoa một ít lên đầu, rồi thoa chân. Xong, 
đưa lại cho thầy mà thưa: "Bạch đại đức, xin gởi lại chai dầu". 







c) Tìm hiểu cách lồm bổn phân hầu Thầy 

a) Không nên nói: "Bạch đại đức, giảng cho con một đề tài 
thiền quán" ngay hôm mới đến. 

b) Khởi từ hôm sau, nên xin làm phận sự của một người hầu. 
Nếu thầy không cho, thì nên làm phận sự ấy khi có dịp. 

c) Khi làm, thì phải mang cho thầy ba cái tầm xỉa răng cỡ nhỏ, 
vừa và lớn, hai loại nước súc miệng và nước tắm, là nóng và 
lạnh. 

d) Trong ba ngày đầu, để ý thầy thích dùng thứ nào thì sau đó 
hãy mang đến thứ đó. Nếu thầy dùng thứ nào cũng được, 
thì sau gặp thứ gì đem thứ ấy. 







d) Tìm cách tiếp cận Thầy để nhận đầ tài thiền quán 

• Nên đến vấn an thầy vào mỗi chiều, nếu thầy bảo lui ra 
thì hãy lui. Nếu thầy hỏi đến làm gì, nên nói lý do. 

• Nên tìm một dịp ở nán lại và trình bày lý do mình đến. 
Hoặc đến thầy vào một một lúc bất thường, chờ khi 
thầy hỏi đến làm gì, hãy trình bày lý do. 

• Nếu thầy nói mai trở lại, hãy y lời. Nếu vào đúng lúc ấy 
mà bị đau bụng hay một thứ bệnh gì khác, thì nên thưa 
thầy rõ và đê nghị một giờ khác thích hợp cho mình, 
bởi vì nếu một đề tài thiền quán được giải thích vào lúc 
bất tiện, thì ta không thể chú tâm nghe kỹ. 








III. Đề tài thích hợp và nguồn gốc cá tính 


• 1) Có sáu loại cá tính: tham, sân, si, tín, tuệ, 

vờ tư duy ( 74 - 8 ) 

• 2) Nguồn gốc cá tính ( 79 - 86 ) 

• 3) Để biết cá tính của một người ( 78 - 96 ) 

• 4) Pháp đối trị thích hợp với cá tính ( 97 - 102 ) 











1) Sáu loại cá tính: 


• a) Có 6 loại cá tính: tham, sân, si, tín, tuệ, và 
tư duy. 

• b) Mối liên hệ của chúng: Tín đi với Tham; Tuệ 
đi với Sân; Tư duy (tầm) đi với Si. 

• c) Quan điểm khác có 3 loại tánh: dục, mạn, 
kiến (78). Dục và mạn thuộc tham; kiến thuộc 
si. 







2) Nguồn gốc cá tính 

• a) Nguồn gốc từ kiếp trước: ba đặc tánh (thom, 
sân, si) đều có nguồn gốc ở tập khí về trước (80). 

• b) Nguồn gốc từ bốn đại và khí chất: về tứ đại: si 
là vì hoả và địơ tăng thịnh; sân là vì thuỷ và phong 
tăng thịnh; tham nhiều là vì bôn đại quân bình, về 
khí chất: tham là do dư đàm, si là dư phong. Hoặc 
nặng về si thì dư đàm, nặng tham thì dư phong. 

• c) Cá tính do nghiệp đưa đến tái sanh: Nghiệp 
dẫn đến tái sanh, câu hữu bởi một trong những 
yếu tố tham... là nguồn gốc tánh tình. 





3) Để biết cá tính của một người 


• a) Qua dáng điệu: (1) Người tánh tham: đi tự nhiên, đặt và dở chân cẩn thận, khoan thai, bước đi 
như lò xo bật. (2) Người tánh sân: đi như thể đào đất bằng những đầu ngón chân, đặt và dở chân 
nhanh, bước đi kéo lê. (3) Người tánh si: đi với dáng bối rối, đặt và dở chân do dự, bước chân nhấn 
xuống đột ngột. 

• b) Qua hành động : (1) Người tham: làm việc khéo léo, từ tốn, đều đặn, cẩn thận. (2) Người sân: 
làm việc căng thẳng, cứng cỏi, không đều. (3) Người si: làm việc vụng về, bối rối, không đều và 
không quyết định. 

• c) Qua cách ân: (1) Người tham: thích đồ ngọt ngào, béo bổ, ăn từng miếng không quá lớn, không 
vội vàng. (2) Người sân: thích đồ dai và chua, ăn miếng lớn, hấp tấp, không thưởng thức. (3) Người 
si: ăn không có chọn lựa, làm rơi rớt đồ ăn, làm lấm mặt, để tâm nghĩ lung tung. 

• d) Qua cách nhìn sự vật: (1) Người tham: ngắm lâu những vật thích ý, nắm lấy những vụn vặt mà 
không kể những khuyết điểm. (2) Người sân: tránh nhìn những vật khó ưa, xoi mói khuyết điểm, bỏ 
qua các đức tính thực. (3) Người si: nhìn vật gì đều bắt chước thái độ cũng như nói thuội theo 
người khác, mà trong tâm thì bình thản vô trí. 

• e) Qua khuynh hướng tâm: (1) Tánh tham: lừa dối, gian lận, kiêu mạn, ác dục, đa dục, bất mãn, 
làm đỏm, khoe khoang. (2) Tánh sân: giận dữ, thù hằn, phỉ báng, thống trị, ganh tị, biển lận. (3) 
Tánh si: đờ đẫn, lừ đừ, dao động, lo âu, bất định, bám víu dai, không chịu xỏ bỏ. (4) Tánh tín: rộng 
rãi, mong gặp bậc Thánh, nghe diệu pháp, vui vẻ, hồn nhiên, thành thật. (5) Tánh tuệ: dễ nói, có 
bạn tốt, tri túc về ẩm thực, chánh niệm tỉnh giác, ưa sự thức tỉnh, nỗ lực đúng hướng. (6) Tánh tư 
duy: nói nhiều, dễ hòa mình, chán ghét sự hi sinh, không hoàn tất công việc, tâm thức lăng xăng. 

• /Ị Kết luận: Tướng mạo chỉ là tương đối. Song, vị thầy cần đi sâu vào tâm đệ tử để giải thích đề tài 
thiền quán thích hợp. 




4) Pháp đối trị thích hợp với cá tính 

a) Cho người tánh tham: Chỗ ở, y phục, bình bát, con đường, khu làng, người hâu, 
đô ăn đêu xấu xí, không đẹp mắt, bất hạnh. Trong oai nghi, vị ấy hợp với đứng 
hoặc đi bắch bộ. Đối tượng quán thích hợp là màu xanh, nhưng không được 

thuần tịnh. 

■ 

b) Cho người tánh sân: Trú xứ tốt đẹp; giường ghê có nệm sạch sẽ; con đường 
không có nguy hiểm; y phục hạng tốt nhất; bát làm bằng sắt; con đường bằng 
phẳng dễ chịu; khu làng sạch sẽ; người hâu đẹp trai, dễ ưa; loại cơm cháo phải đủ 
sắc, hương, thượng hạng; oai nghi hợp vị ấy là nằm hay ngồi. Đối tượng quán là 
màu xanh, thuần tịnh. 

c) Cho ngư&i tánh si: Chỗ ở phải khoáng đạt, không bị ngăn bít, có thê thấy cả bốn 
phương. Đi là uy nghi thích hợp. Đối tượng quán là một vật không nhỏ quá, nghĩa 
là phải cỡ bằng cỡ cái rổ, hay cái soong, vì tâm trí vị ấy trở nên rối ren nếu bị giới 
hạn trong một không gian nhỏ hẹp. Những gì còn lại cũng như đối với tánh sân. 

d) Cho người tánh tín: Tất cả những chỉ dẫn cho người tánh sân đêu thích hợp. Vê 
đối tượng quán, có thê quán một trong sáu niệm. 

e) Cho người tánh tuệ: Với người tánh tuệ, không có gì là không thích hợp vê chỗ 

ở... 

f) Cho người tánh tư duy. Nên sống tại một nơi như hang sâu có rừng rậm ngăn che. 
Cũng thế, một đối tượng quán quá lớn không thích hợp vị này, vì làm cho tâm tư 
duy chạy lăng xăng. Một đối tượng nhỏ thích hợp. Còn lại cũng như với người 









IV. Các đề tài quán tưởng hợp với tánh tình 

1) Bốn mươi đề mục thiền (số lượng) 

2) Đề mục đưa đến định Cận hành và định An chỉ 

ẩm m m m 

3) Quả chứng của 30 đề mục thiền của định An chỉ 

4) Sự vượt qua (trong các thiền chứng) 

5) Sự nới rộng và không nới rộng 

6) Đối tượng thiền quán 

7) Cảnh giới của các thiền 

8) Cách hiểu (thông qua sự thấy, sò'và nghe) 

9) Điều kiện (duyên) để chứng các thiền 

10) Sự thích hợp cho từng tánh tình 











a) Mười biến xứ: đất, nước, lửa, hư không, xanh, vàng, 
đỏ, trắng, ánh sáng, khoảng không có hạn. 

b) Mười bất tịnh: thây phình trướng, thây bầm xanh, 
thây thú ăn, thây phân lìa, thây rả rời, thây chảy máu, 
thây sâu đục, bộ xương. 

c) Mười tưởng niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Chết, niệm 
Thân, niệm Hơi thở, niệm An tịnh. 

d) Bốn phạm trú: Từ, Bi, Hỷ, xả. 

e) Bốn vô sắc xứ: Không vô biên, Thức vô biên, Vô sở 
hữu, Phi tưởng phi phi tưởng. 

f) Một tưởng: tưởng đồ ăn bất tịnh. 

g) Một phân tích: phân tích tứ đại. 










2) Đề mục đưa đến Định cận hành và Định an chỉ 

ẩm • m • 

• 10 đề mục đem lại định cận hành { upacỡra): 

• 8 niệm (tức trong 10 tưởng niệm, trừ 
thân hành niệm và niệm hơi thở), 

• 1 quán đồ ăn bất tịnh, 

• 1 phân tích tứ đại. 

• 30 đề mục đem lại định ơn chỉ {ơppanã): 

• Ngoài 10 đề mục đem lại định cận hành ở 
trên, 30 đề mục còn lại (trong 40 đề mục) 
đưa đến định an chỉ. 











3) Quả chứng của 30 đề mục thiền thuộc định an chỉ 


• Trong những pháp quán đem lại định an chỉ, 

• 10 biển xứ ( kasina ) cùng với niệm hơi 
thở đem lại tất cả 4 thiền; 

• 10 quán bất tịnh và thân hành niệm đem 

lại sơ thiền; 

• Ba phạm trú đầu (từ, bi, hỉ) đem lại ba 
thiền đầu trong 4 thiền; 

• Phạm trú thứ tư (xả) và 4 vô sắc giới 
đem lại thiền thứ tư. 






4) Sự vượt qua (trong các thiền chứng) 

• Có hai: vượt qua các thiền chi & vượt qua đối tượng: 

- Có sự vượt qua các thiền chi trong những đề mục đem 
lại ba và bốn thiền, vì nhị thiền... phải được đạt trong 
cùng mục tiêu nhờ vượt qua những thiền chi tâm và 
tứ... Cũng thế, trong trường hợp phạm trú thứ tư vì xả 
phải đạt đến nhờ vượt qua h[ trong cùng mục tiêu như 
của tâm từ... 

- Nhưng trong trường hợp bốn vô sắc thì có sự vượt 
qua đối tượng, vì Không vô biên xứ phải đạt được nhờ 
vượt qua một trong chín biến xứ đầu, và Thức vô biên 
xứ... phải đạt được nhờ vượt qua Không vô biên xứ... 
Đối với những cái còn lại thì không có sự vượt qua. 





5) Sự nới rộng và không nới rộng 


• Nới rộng : Chỉ có 10 biến xứ là cần được nới rộng, vì chỉ trong phạm vi 
cùng một không gian của biến xứ đã định, mà ta có thể nghe tiếng với 
thiên nhĩ, thấy sắc với thiên nhãn, và biết tâm các chúng sanh bằng tâm 
của mình. 

• Không nới rộng : Những pháp khác không cần nới rộng: 

o Thân hành niệm và 10 bất tịnh quán không cần nói rộng, vì những thứ 
này có 1 định xứ nhất định, và vì không ích lợi gì để nới rộng thêm. 

o Khi nới rộng tướng hơi thờ, thì chỉ có một số lượng hơi được nới rộng, và 
nó có một định xứ rõ rệt là chót mũi, nên nó không cần nới rộng. 

o Bốn phạm trú có các hữu tình làm đối tượng, thì chỉ có lượng hữu tình 
được nới rộng, và làm như vậy cũng không nhằm mục đích gì. 

o Đối với những cõi vô sắc thì không gian không cần nới rộng vì nó chỉ là sự 
dời bỏ sắc (biến xứ), chỉ có thể quán như là sự biến mất của sắc pháp. 

o Có một tướng có ở bên ngoài thì mới có thể nới rộng. Đối tượng của niệm 
Phật... không phải là tướng có ở bên ngoài, cho nên không cần có sự nới 
rộng ở đây. 




6) Đối tượng thiền quán 


• Trong 40 đề mục thiền, 

- Có 22 đề mục có tợ tướng làm đối tượng : 10 biến xứ, 10 bất tịnh của 
tử thi, niệm hơi thở và thân hành niệm. Những cái khác không có tợ 
tướng làm đối tượng. 

- 12 đề mục có những tự tính làm đối tượng : 8 trong 10 tưởng niệm 
(trừ niệm hơi thở và thân hành niệm), tưởng đoàn thực bất tịnh, phân 
tích tứ đại, Thức vô biên xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

- 22 đề mục có tợ tướng làm đối tượng là: 10 biến xứ, 10 bất tịnh, 
niệm hơi thở và thân hành niệm; trong khi 6 cái còn lại có những đối 
tượng không thể phân loại như thế. 

- Tám đôi tượng di động giai đoạn đầu: sự nung mủ, sự chảy máu, sự 
đục khoét của dòi bọ, niệm hơi thở, biến xứ nước, lửa, gió, và trong 
trường hợp biến xứ ánh sáng thì đối tượng gồm một vòng ánh sáng 
mặt trời...; những đề mục còn lại đều có những đối tượng bốt động. 





7) Cảnh giói (cõỉ) của các thiền 


• 12 đề mục -gồm 10 đề mục bất tịnh, thân 
hành niệm, và tưởng bốt tịnh trong đoàn 
thực- là 12 đề mục không có ở các cõi trời. 

• 12 đề mục này và đề mục quán hơi thở không 
có ở Phạm thiên giới. 

• Nhưng ở cõi vô sắc thì không có đề mục nào 
trừ 4 vô sắc. 

• Còn ở cõi người thì có đủ tất cả đề mục. 







8) Cách hiểu qua sự thấy, sò'và nghe 


* Sự trình bày cần được hiểu theo sự thấy, sờ và nghe: 
19 đề mục (10 bất tịnh, 9 biến xứ trừ hư không) là 
những đề mục cần hiểu bằng mắt thấy. Nghĩa là trong 
giai đoạn đầu tướng của những đề mục nay phải được 
hiểu bằng cách nhìn với con mat một cách kiên trì. 

♦ Trong thân hành niệm, 5 phần đầu (tóc, lông, móng, 
răng, da) cần được hiểu bằng mắt thay, những thứ còn 
lại được hiểu do nghe nói. Bởi thế, đối tượng của pháp 
niệm thân là được hiểu bằng mắt thấy và nghe nói. 

• Niệm hơi thở được hiểu bằng xúc giác, biến xứ "gió" 
bằng thị giác và xúc giác, 18 thứ còn lại do nghe nói. 

• Phạm trú "xả" trong 4 phạm trú và bốn vô sắc giới, 
người sơ cơ không thể hiểu được, nhưng 35 cái còn lại 
thì được. 








9) Điều kiện (duyên) để chứng các thiền 


• 9 biến xứ (trừ biến xứ hư không) là những duyên (điều 
kiện) để chứng Vô sắc xứ. 

• 10 biến xứ là duyên để chứng các loại Thắng trí (thần 
thông). 

• Ba phạm trú đầu là điều kiện để chứng phạm trú thứ 

tư. 

• Mỗi vô sắc cấp dưới là điều kiện cho vô sắc trên nó 
một bực. 

• Phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng Diệt 
thọ tưởng định. 

• Tất cả là điều kiện cho sự sống hỉ lạc, cho tuệ, và cho 
những sanh thú tốt đẹp. 





10) Sự thích hợp cho từng tánh tình 


- 10 quán bất tịnh vê thây chết và thân hành niệm là 11 đê mục thích 
hợp cho người nặng tham dục. 

- Bốn phạm trú và 4 biến xứ về màu sắc là 8 đê mục thích hợp cho 
người tánh si, và người tánh tư duy. 

- Sáu niệm đầu trong 10 tưởng niệm thích hợp cho những người tánh 
tín. 

- Niệm chết, niệm diệt, phân tích bốn đại, tưởng đoàn thực bất tịnh 
là 4 đề mục thích hợp cho người tánh tuệ. 

- Những biến xứ còn lại và những vô sắc thích hợp cho mọi loài tính 
tình. 

- Và bất cứ biến xứ nào cũng nên có giới hạn cho một người tánh tư 
duy và vô hạn cho người tánh si. 

• Kỳ thực, không có pháp tu nào mà không trừ bỏ được tham V.V.... hỗ trợ tín 
v.v... kinh Meghiya nói: "Cần tu tập 4 thư sau đây: Tu bất tịnh quán để trừ 
tham dục, tu từ bi để từ bỏ sân nhuế, niệm hơi thở để trừ bỏ tầm tư duy, 
tưởng vô thường để từ bỏ mạn" (A. iv 358). 













V. Phát nguyện bằng cả tánh mạng 


• 1) Hướng tâm quy phục cả tánh mạng đến 
đức Thế Tôn 

• 2) Quy phục tánh mạng mình cho một bậc 
thầy 

• 3) Sáu ý hướng chân thành đưa đến giác ngộ 

• 4) Nhận một đê mục thiền quán từ thầy. 







c. Kết thúc Chương III và khai Chương IV 


1 

♦ Đầu tiên, về biến xứ đất, có chín khía cạnh cần giải 
thích: 

(1) 4 lỗi của biến xứ; (2) cách làm kasina (biến xứ); (3) 
cách tu biến xứ sau khi làm xong; (4) hai loại tướng; (5) 
hai loại định; (6) bảy thứ thích hợp và không thích hợp; 
(7) 10 thiện xảo về an chỉ định; (8) sự đều đặn quân 
bình của tinh tiến; và (9) những chỉ dẫn về định. 

• Về những đề mục khác, mỗi đề mục cần giải thích thích 
hợp. Tất cả sẽ được đề cập trong phần chỉ dẫn tu tập. 
Khi đề mục được giải thích, hành giả cần nắm 
lấy Tướng trong lúc lắng nghe. (131) 







